KS. BUI KIM KHANH 


SCI CHE - BAO QUAN 


DAD DO. LAC 


A A 


QUI MO HO GIA DINH 






- 1 & 

^ NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 









KS. BUI KIM KHANH 


So che - Bao quan 

DAU DO, LAC (dau phung) 

Qui mo ho gia dinh 


NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 
TP. HO CHI MINI! - 2001 



Chiictng I 

TINH HINH SAN XUAT, BAO QUAN DAU d6, LAC 

D au, lac (dau phung) la nhflng thu'c an quen thuoc 
trong nhan dan ta, la nguon thJc pham co gia tri 
kinh te cao, giau dam, giau chat beo, giau cac chat 
khoang va cac vitamin (Bang 1). Ngoai ra cac loai hat 
nay con la nhflng nguyen lieu tot cho nganh cong nghiep 
thflc pham, cong nghe ep dau, thu'c an gia sue dong 
thefi cung la nhflng loai nong san xuat khau co gia tri 
doi vdi nhieu thi tracing tren the gidri. 


Being 1: Thanh phan dinh difdng cua dau do, lac 





| 

Vitamin 

(mg) 




■ 

Gluxit 

Ca 

P 


Caroten 



PP 

Dau tirong 




24,6 

165 


D 




2,3 


14 


m 

53,1 



4,8 

0,06 



2,4 

Dau den 



1,7 

53,3 

56 

345 

6,1 

0,06 



1,8 

Dau co ve 



1,6 

54,9 

93 

300 






M 


27,5 

44,5 




2,2 




16 


(Phan tick trong lOOgsan pham) 


3 






Trong nhdng nam gan day nganh nong nghiep 
nude ta da co nhieu tien bo dang ke. San Iddng cac loai 
hang nong san tang, tinh rieng san Iddng lac nam 1999 
dat gan 320 ngan tan, dau tddng dat gan 150 ngan tan 
va cac loai dau khac tuy khong co con so' thong ke 
chinh xac nhung san Iddng ddc tinh cung phai hang 
tram ngan tan moi nam. 

Dau do, lac cung nhu cac loai hat nong san khac 
sau khi thu hoach chiing van co nhdng hoat dong sinh 
ly, sinh hoa cua nhdng sinh vat song nhd : qua trinh ho 
hap, qua trinh trao doi chat v.v... Ngoai ra trong khoi 
hat con co cac thanh phan khac nhu : tap chat (dat, 
cat, soi da, rac, canh, la...), vi sinh vat (men, moc, vi 
khuan), sau, mot. Trong nhieu trddng ho’p do hoat dong 
manh liet cua sau mot, cua vi sinh vat co the dhn den 
thdi hong hoan toan khoi hat. Doi khi cong tac bao 
quan khong tot con bi chim va cac loai gdm nham an 
hai gay ton that ldn ve chat cung nhd ve Iddng. 

Neu chi tinh ty le ton that d mdc td 5-10%, mdi 
nam chung ta co the mat td 30 den 60 ngan tan dau, 
lac. Tinh gia 7.000 dong/kg, chung ta bi that thu td 200 
- 400 ty dong hang nam. Khi noi m6i kilogam dau hoac 
lac trong qua trinh bao quan bi hao mat 100 gam nhieu 
khi chang ai chu y, nhdng con so neu tren qua that la 
mot that thoat dang ke. 

Ben canh viec tang san Iddng hat dau, hat lac 
ngoai dong, cong tac sd che, bao quan dau, lac sau khi 
thu hoach de duy tri dUdc chat Iddng tot, dam bao sd 
luqng hat dau, hat lac ma chung ta da san xuat ra, 


4 



dam bao an toan ve sinh thtfc pham cho ngUcfi va vat 
nuoi la cong tac can dtio'c lufu y va quan tam dung mdc. 

Ban chat cua cac dang ton that ve khoi ltftfng 
trong cong tac bao quan cac hat nong san da diftfc 
nghien cufu kha ky, khai niem chung ve ton that co the 
dupe khai quat nhu' sau : 

1. Nhufng ton that co nguyen nhan sinh hoc gom 
ton that do : 

a. ho hap 

b. moc m&m 

c. phat trien vi sinh vat 

d. qua trinh tU hoc nong 

e. phat trien sau mot 

g. chim &n hai 

h. gam nham an hai 

2. Nhufng ton that do nguyen nhan co hoc gom 
ton that do : 

a. xay xat, vd nat do van chuyen, cha xat 
vdi may moc 

b. phan tan bui trong khoi hat 

c. refi vai 

Dau, lac bi xay xat vo, vd nat, bi moc mam, co vi 
sinh vat, sau mot phat trien, bi chim chuot xam nhap, 
bi boc nong... khong nhufng chi lam giam trong lupng 
hat trong bao quan ma con lam suy giam chat lupng 
san pham. 

Nhiem vu cua cong tac bao quan la : 

- Han che den note toi da, khde phac nhiaig nguyen 
nhan gay ton that dio khoi nong san . 


5 



Dai vdfi mot so nguyen nhan tat yeu nhit sp phan 
tan bui hoac qua trinh ho hap la nhCfng ton that khong 
tranh khoi. Ton that chat kho trong qua trinh ho hap 
la ton that smh hoc tat you duy nhat, tuy nhien ton 
that nay se rat it (khong dang ke) khi cong tac bao 
quan dupe to chufc tot, dung ky thuat. 

- Bao quan dau, lac duy tri va nang cao chat 
l.Uqng sdn pham, tang gia tri hang hoa, titng bitac nang 
cao thu nhqp cho ngUai nong dan. 

Neu co che do bao quan hop ly, cong tac kiem tra 
diftfc thqc hien deu dan, thOOng xuyen, se han che' dupe 
cac hoat dong sinh hoc cua ban than khoi hat cung nho 
sp phat trien cua vi sinh vat va cac sinh vat hai... se duy 
tri dupe chat lupng san pham trong qua trinh bao quan. 

Mot nhiem vu nffa khong kem phan quan trong 
cua cong tac bao quan do la : 

- Bdo quan tot sdn pham nhitng phdi gidm chi phi 
bao quan a mite tha'p nhat. 

Ngoai phu'Ong tien chii yeu nho kho tang con can 
co nhufng cong nghe, thiet hi tien tien de xuf ly hat 
trifdc khi diia vao bao quan; can co nhufng qui trinh, 
che do bao quan hpp ly d6 giam chi phi bao quan den 
mufc toi da. 

De co the dat ra mot qui trinh xuf ly hay mot che 
do bao quan thich hpp doi vdi tiing loai hat trong tiing 
dieu kien cu the chung ta can nam viirng ban chat nhurng 
hoat dong, nhufng hien tPpng xay ra trong khoi hat. 


6 



Chitting II 

TINH CHAT, TRANG THAI CUA KHOI HAT 

T hanh phhn khoi dau, lac cung nhii nhufng khoi hat. 
khac gom : 

- Cac hat ccr ban 

- Cac tap chat : vo cof. hOfu ccf 

- Cac vi sinh vat (VSV) 

- Khoang khong giffa cac hat (do hong) 

- Cac loai con trung (sau, mot, mat) 

I. MOT SO TINH CHAT CO LY CUA HAT 
1. Tinh chay roTi cua khoi hat : 

Tinh chay rdi cua khoi hat phu thuoc vao hinh 
dang, kich thitdc va be mat hat; do am cua hat, so 
litcfng, loai tap chat co trong khoi hat; cung nhu hinh 
dang kich thudc, b4 mat cua ong tif chay, do am cua 
hat cang 1cm tinh chay rdi cang kem. 

Doi vo'i cac loai dau goc ti/ chay tir 24 - 33° tuy 
theo do am cua hat (do am td 13 - 35%). 

Doi vdi lac hat goc tu chay co the len tdi 50 - 55° 
va doi vofi lac qua do vo qua san sui, qua lac to, kich 
thu'o'c khong d6ng d£u goc tq chay td 50 - 70° 


7 



2. Tinh tuf phan loai : 

Khi do hat tit mot do cao nao do vao dung tich 
chela do anh hating cua trd lire khong khi hat se tu 
phan loai theo trong lupng. NgUbi ta dua vao tinh chat 
nay de ap dung cac thiet bi phan loai hat, tuy nhien 
day cung la mot tinh chat cln IUu y trong qua trinh 
chat tai vao nhUng kho bao quan cor lorn (nhu kho silo, 
kho co khau do rong...) 

3. Tinh tao khoang khong : 

Cac hat khong the xep khit chat lion nhau thanh 
mot khoi ma each nhau mot khoang khong, khoang 
khong gitra cac hat duo'c goi la do hong. Do hong trong 
khoi hat dong vai tro quan trong cho cac hoat dong 
smh hoc cung nha qua trinh trao doi do am, nhiet, 
khi... giufa hat va moi tracing. 

4. Tinh hiit nha am, hut nha khi : 

Trong moi tracing am, hat hut am; ngaoc lai trong 
moi tracing kho, hat nha am. 

Thuy phan cua hat tai trang thai ma qua trinh 
trao doi am giuTa hat va khong khi xung quanh ngiing 
tre, khi ap lqc hefi trong khong khi va ap hie hcfi tren 
be mat hat bSng nhau dupe goi la thuy phdn can bdng 
cua hat, (W b ). 

Thqc nghiem da cho thay thuy phan can bbng cua 
hat dao dong tii 7% den 37%. C( dieu kien do am tUcfng 
doi cua khong khi (RH) tii 15 - 20%, thuy phan can 
bdng cua hat la 7%; d dp am khong khi 100% (bao hoa) 
thuy phan can b5ng hat 36 - 37%. 


8 



Mot thuc te rat quan trong khi bao quan hat la 
thuy phan hat tang khong dong deu khi hat tiep xuc 
voti khong khi co do am tiTOng dm khac nhau. Thuy 
phkn hat tang manh (W rh = 32 - 37%) d do am khong 
khi tu 80 - 100%, trong khi do of do am khong khi 75% 
W . = 15 - 16%. 

oh 

Cac yeu to khi hau anh hefting nhieu den thuy 
phan hat trong qua trinh bao quan. 

Ngoai ra thuy phan can bang cua hat con phu thuoc 
thanh phan hoa hoc cua hat. Bbi vo'i cac hat ty le chat 
beo cao nhO lac, dau tndng... trong cung dieu kien do aim 
thi thuy phan can bang cua nhifng loai hat nay gan nhii 
chi b&ng mot nila cua cac loai hat hoa thao. 

Mot dac diem can lifu y la sof phan phoi aim trong 
khoi hat khong dong d6u. Nguyen nhan cua sp phan 
phoi am khong dong deu do : 

- sU phan phoi am khong deu ngay trong tiing hat 
do caiu tao cua hat 

- kha nang hut nha am cua tiing hat khong deu 
do kich thifo'c, chat lifting hat khac nhau 

- do am tu'qng doi cua khong khi xung quanh khoi 
hat va giCia khoi hat khac nhau do anh hiking cua qua 
trinh thai nhiet am cua con trung, vi sinh vat song 
trong khoi hat, cung nhu trang thai kho chda. 

5. Tinh trao doi nhi§t 

Ban than tCmg hat dau, hat lac, cung nhtf ca khoi 
hat co day du nhQng tinh chat vat ly nhiet. Boi vdi 


9 



khoi hat bao quan, nhflng tinh chat quart trong hcfn ca 
la : nhiet dung, tinh ddn nhiet vd tinh din nhiet dm. 
Nhufng tinh chat nay tao nen nhutag hien tdpng trao 
doi am nhiet phufc tap trong khoi hat bang phuong 
thtfc dan va doi luu nhiet. 

Nhiet dung hat la litcfng nhiet can thiet de dot 
nong hat len 1°C, dime tinh theo cong thdc sau : 

C = 0,37 + 0,63 x W:100 (Kcal/kg.°C) 

d day : W - la do am cua hat 

Tinh dan nhiet xac dinh toe do thay doi nhiet do 
trong dong hat, dong thefi xac dinh tinh giff nhiet cua 
khoi hat. 

Doi vcd cac loai hat nong san he so ddn nhiet rat 

thap. 

Trong bao quan doi khi tinh dan nhiet thap cua 
hat co lpi, nhimg doi khi lai co hai. Vi du khi difa hat 
cb nhiet do thap vao bao quan d nhOng kho dung che 
do ky thuat, do hat co tinh dan nhiet kem, khoi hat 
grfl dope nhiet do thap trong thefi gian dai va kiem che 
moi hoat dong sinh ly, sinh hoa trong khoi hat, giup 
cho qua trinh bao quan hat tot. 

NhiTng doi khi, trong dieu kien thuan lpi, cac 
hoat dong sinh ly, sinh hoa phat trien manh, sinh 
nhieu nhiet, do tinh dan nhiet kem, nhiet bi gitf lai 
trong khoi hat, lam tang nhiet do khoi hat va din den 
qua trinh tp boc nong cua khoi hat. 


10 



Nhieu nghien cdu cho thay thuy phan hat tftng thi 
ti'nh dbn nhiet tang. Va cung b&ng thdc nghiem, nhieu 
nha khoa hoc da chi ra rang sii dich chuyen am trong 
khoi hat luon theo hiictag cua dbng dich chuyen nhiet, 
tham chi ca cf trong khoi hat co thuy phan rat thap. 

Hien tdpng dich chuyen am trong khoi hat co the 
dbn den hien tiipng dong suong va gay am cue bo trong 
khoi hat. Day la mot hien tifpng xau, khong mong muon 
trong qua trinh bao quan. 

II. CAC HOAT DONG SINH LY, SINH HOA 
XAY RA TRONG QUA TRINH BAO QUAN 

Nhif tren da de cap, khoi dau, lac cung nhif nhufng 
khoi hat kh&c trong qua trinh bao quan la mot he smh 
thai, trong do cac yeu to gay ton that la ket qua cua 
cac boat dong tifefng hb gida cac yeu to vat ly, hoa hoc 
va smh hoc. 

Co the duy tri difOc chat lifo'ng hat dau, hat lac 
trong mot thefi gian kha dai cf nhOmg dieu kien nhat 
dinh. Dbng then khoi dau, lac co the bi giam chat ldcfng 
nhanh chong, hao hut dang ke trong nhtfng dieu kien 
thuan Ipi cho cac hoat dong song trong khoi hat. 

Muon bao quan tot khoi dau hoac khoi lac chung 
ta phai xac dinh dope nhitog dieu kien thich hop de han 
che cac hoat dong co hai tofi miic thap nhat, dbng thefi 
tan dung nhifng ifu the cua nhufng qua trinh co ltfi, nang 
cao chat ldcfng hat trong qua trinh bao quan. Bbi vay 
chung ta can nghien cdu cac hoat dong sinh ly, sinh hoa 
xay ra trong qua trinh bao quan. 


11 



1. Qua trlnh ho h£p cua hat 

QuA trinh h6 hAp cua hat da difcfc nhieu nhA khoa 
hoc nghien ctiu. CAc cong trinh nghien cuTu deu diia ra 
nhAn x6t rAng cudng dd h6 hap cua hat khdng phai chi 
la cudng do ho hap cua ban thSn hat mA con cua ca cac 
vi sinh vAt co tren hat va cua sau, mot c6 trong hat. 

Ho hap cua khoi hat phu thuoc nhieu yen to nhu: 
chat ludng hat (do chin, do hoan thien), thuy phan, 
nhiet do, dieu kien thu hoach, van chuyen, thdi gian 
bao quan, giong v.v... 

- Thuy phdn hat cang ldn (hat cang am) cudng do 
ho hap cang manh. Dbi vcfi hat rat kho cudng do ho 
hap gAn nhu' bang khong, ngupc lai doi vdri hat co thuy 
phan td 30% hoac ldn hcfn, a dieu kien khong khi binh 
thdbng hao ton chat kho moi ngay tCr 0,05 - 0,2%. 

- Thuy phdn giai han : la thuv phan cua hat ma 6 
do bat dau xuat hien nude tu* do, lam tAng nhanh cifdng 
do ho hap cua hat. Doi vcfi nhOng hat co ty le dau cao 
nhii lac, dau tUcfng thuy phan gidi han thap hofn nhieu 
va hau nha ty le nghich vdfi ham lifting dau co trong hat, 
lifo'ng dau cang cao thi thuy phan giofi han cang thap. 

Hat d thuy phan gidi han (W = 15 - 16%) ho hap 
manh gap 2-4 lan so vdi hat d thuy phan an toan 
(14%). Hat am (W = 16 - 17%) ho hap manh gap 4-8 
lan hat kho, con hat rat am (W > 20%) ho hap manh 
gap 20 - 30 lan hat kho. 

- Nhiet do hat tAng, cudng do ho hap tang, tuy 
nhien den mot gidi han nhiet do nao do (t » 50°C) 


12 


cudng do ho hap giam nhanh do vat chat trong thanh 
phan te bao bi pha vd, khi cudng do ho hap giam manh 
dan den cac te bao cua hat bi chet. 

Doi vdi hat am, do tham khi cua vo hat tang va 
ngu'dc lai hat cang kho do tham khi cang kem. 

Nghien cdu thUc nghiem cua Vien Cong nghe sau 
thu hoach va Cue Quan luong (1993) cho thay dau xanh 
co do dm thap (W < 10%) dUdc bao quan kin trong cac 
tui PE, PVC qua nam van co do nay mam tot. 

Ngoai cac yeu to tren, cUdng do ho hap con phu 
thuoc vao do chin, do chac cua hat, tinh trang ran ntift, 
vd nat, mufc do hoan thien va cau tao ben ngoai cua 
hat. 

Hat ke, hat vd, hat ran, ho hap vdi cudng do ldn 
hdn hat nguyen, hat may. Dieu nay dUdc giai thich la 
hat vd, hat ke co be mat hoat dong tUdng ddi ldn hdn 
so vdi hat. nguyen, do do kha nang trao doi am khi vdi 
moi tvu'dng xung quanh de dang hdn. Mat khac nhung 
hat khong hoan thien de bi sau mot, vi sinh vat xam 
nhap, phat trien cang lam tang cUdng do ho hap. 

Tren thUc te, bao quan lac, dau trong nhung dieu 
kien xau (do am, nhiet do thich hdp, hat ke, hat non, 
surt vd nhieu) thi khdi hat ho hap vdi cudng do manh 
liet. Do chinh la nguyen nhan tao nen sU tich tu nhiet 
trong dong hat, dan den hien tUo'ng tU hoc nong cua 
khdi hat. 


13 



2. Stf chin sau thu hoach ciia hat 

Doi vori dau, lac sau khi thu hoach, de bao quan 
mot thdfi gian, ngitdi ta tha'y dau an bd hon, thorn hon, 
luqng dau va ty le thu hoi dau ciia lac va dau tuong 
cung tang hon. Hat mdi thu hoach co do nay mam kem 
hon hat da qua mot thdi gian bao quan nhat dinh. Qua 
trinh hoan thien va tang chat htqng hat sau mot thru 
gian bao quan diTOc goi la qua trinh chin sau thu hoach. 

Neu qui trinh phoi say dung che do se thuc day- 
sir chin sau thu hoach. Say d nhiet do t = 45°C rat co 
hieu qua trong viec thuc day qua trinh chin sau thu 
hoach. Trong dieu kien nay do nay mam dat hoan 
thien sau 3 - 4 tuan. Hieu qua con tot hon neu sd dung 
thong gib tich cite bbng khong khi kho, do hoan thidn 
dat chi td sau 15 - 20 ngay, 

Giai doan chin sau thu hoach ket thuc trong 
khoang 1,5 - 2 thang sau khi thu hoach. 

3. Moc mam trong qua trinh bao quan 

Trong qua trinh bao quan neu hat bi truOng nd 
dan den moc mam. Nhieu nghien cdu da cho thay rang 
doi vdi nhurng loai hat giau dam (cac loai dau dd) co 
the hut am den 150% trong lu’qng, hat nhieu dku hut 
am den 140%, trong khi do hat. giau hot chi hut am 
den 80%. 

Qua trinh moc mam co the xay ra khi lircfng hut 
am tir 40 -70%, Mot trong nhCfng yeu td cO ban kim 
ham qua trinh moc mam la khong che thuy phan hat 
thap. 


14 



Khi d thuy phan can bang toi da (36%) van chua 
du dieu kien cho hat moc mam. Vi vay hien tiftfng moc 
mam la ket qua tham am tifben ngoai vao. Khi co hien 
tutfng moc mam kco theo hien tUo’ng tang nhanh qua 
trinh ho hap va dan den giam trong lifting chat kho 
nhanh. 

Thuc ttY cho thay neu khoi hat co hien ttfcmg moc 
mam : 

- trong ngay dhu hao 0,7% trong lifting 

- sau ngay thuf hai hao 0,8% trong lifting 

- sau ba ngay hao 2,3% trong lifting 

- sau bon ngay hao 3,2% trong lifting 

- sau nSm ngay hao 4,4% trong lifting 

Qua so lieu tren cho thay neu hat bi moc mam 
trong qua trinh bao quan se gay : 

- Ton that chat kho rat lorn 

- Sinh nhiet, dan den tang kha nang cac boat 
dong song trong khoi hat 

- Lam suy giam chat lifting hat 

Do do trong cong tac bao quan khong cho phep 
de qua trinh moc mam xay ra. 


15 



ChtC(fng III 

NHtfNG HIEN Tl/CfNG THUONG GAP 

■ • ■ 

KHI BAO QUAN DAU d6, LAC 

I. HAT BI NHlfiM NAM MOC, VI KHUAN 
TRONG QUA TRINH BAO QUAN 

Vi sinh vat trong khoi dau, lac chu yeu la nam 
moc (68 - 98%) trong do chu yeu la Pcnicillium va 
Aspergillus , ngoai ra con co Cephalosporinm va Cla- 
dosporium . 

1. Dieu ki£n anh htfcfng den doTi song cua vi 
sinh vat trong khoi hat. 

- Do dm: gitf vai tro quyct dinh doi vdi sq phat 
trien cua vi sinh vat. Do am cang cao vi sinh vat phat 
trien va hoat dong ckng manh. Mot so loai nam xam 
nhap vao hat dau, lac ngay tii khi con cf ngoai dong. 
Nhat la doi vb'i cu (qua) lac nam diio'i dat kha nang 
nhidm nam cang dfi. Doi vdi dau tirong d thuy phan 
12 - 12,5% mot so nam da bSt d&u phat trien cham, sq 
suy giam chat lUOng xay ra tir tif. Nhitng neu gap di$u 
kien thuan lqi, hoae khi tren be mat hat co nude ngiing 
(nude tq do) nam moc se phat trien manh liet. 


16 



- Nhiet do: la yeu to quan trong, c6 anh hudng 
true tiep den sU hoat dong cua vi sinh vat trong qua 
trinh bao quan hat noi chung va dau do, lac noi rieng. 
Toe do phat trien va htf hai do nam gay ra trong bao 
quan han che rat nhiSu 6 nhiet do thap. Mot so mau 
dau tifo'ng loai hai, co thuy phan tif 13 - 14% difcfc bao 
quan 6' nhiet do tif 5 - 8°C trong vai nam khong bi nam 
moc lam hif hai. Trong khi do cung nhtfng mSu do bao 
quan o’ nhiet do 30°C, dau tifong bi moc sau vai tuan va 
bi hiT hong nang trong vong dudi sau thang. 

Moi loai vi sinh vat co mot gidi han nhiet do toi 
thieu, toi da, toi thich nhat dinh. Tai ciing mot thuy 
phan hat tiftfng ufng vdi do am khong khi (RH = 80%), 
o’ nhiet do 25°C nam moc Penicillium chiem ifu the, d 
nhiet do 30°C Aspergillus flauus chiem Uu the, nhiet 
do 35°C Aspergillus glaucus chiem du the. 

Den nhiet do khoang 40 - 45°C thudng han che 
sir phat trien cua da so' cac loai nam moc. 

Thifc nghiem cho thay cac hat dau, lac bi suft dS 
bi lay nhiem moc ham hat nguyen. 

Do co ldch thtfdc ldn nen do hong trong khoi dau, 
lac ldn hem trong cac khoi hat khac, ham li/png oxy 
nhieu hon, chinh day la mot trong nhtfng dieu kien 
thuan lo'i cho nam moc phat trien. 

Trong bao quan dau, lac moc thudng xuat hien 
triidc tien d phoi, sau do lan dan ra hai la m4m r6i 
phat trien ra toan bo hat. 


17 



2. Tac dpng cua vi sinh v§t len khoi hat 

B&u, lac bi moc c 6 anh hifo’ng xau tdi chat lifcfng 

hat: 

- Lam giam do tufofi cua hat, co nghia la giam cac 
chi tieu chat li/tfng cua mku s&c, mui vi, tang do axit, 
t&ng ham liitfng axit beo, tSng boat ltfc cua amylasa, 
giam ham lifting difcfng khong khuf. 

- Giam do nay mam, giam gia tri hang hoa cua 
hat do phoi bi vi sinh vat pha hai. 

- Giam cac chi tieu cong nghe : ham lifting gluxit 
bi ton that, ham luting nitti protein bi giam, ty le thu 
hoi kem, chi so peroxlt trong dau cao (dau mtii ep ra 
da bi oi khet), bot dau lam ra co mui kem hap dan 

- Mot so loai Aspergillus sinh doc to aflatoxin 
tren lac, dau it bi htin, nhi/ng cung de co nguy cti bi 
nhiem. Theo cac so lieu thong ke, khu vifc Bong Nam 
A co do lay nhiim Aspergillus flavus va aflatoxin cao 
htin nhieu so vbi cac khu vifc khac tren the gicfi. 

Boi vdi ngifcfi, cung nhif doi vdi tat ca cac loai 
dong vat cb vu, aflatoxin deu co tac dong gay doc. 
Hien nay, aflatoxin diftic coi nhif mot trong cac tac 
nhan pha hoai su‘ mign dich, la nguyen nhan gay benh 
thtf cap, nhieu trifdng htip nhiem doc aflatoxin cap 
tinh. Mufc do aflatoxin B ( tim thay trong thufc an vao 
khoang 200 - 300 ppb da gay tuf vong. SuT dung thufc an 
bi nhiem aflatoxin co the gay ung thif gan tho'i ky dau. 
Aflatoxin la mot trong nhufng nguyen nhan gay ra cac 
khoi u ac tinh, ma gan thifd’ng la cti quan de bi tan 


18 


cong nhat. Ccf che nhiim doc phu thu$c tlieu Ida tudi. 
Vat nudi clng nor cing kem sdc de khdng vdi 
aflatoxin. 

Khong nhd cac loai doc to nam moc khac, afla¬ 
toxin thiTcfng gay nhumg ton thuWng khong co kha nang 
phuc hoi ngay ca khi da loai bo nguon thufc &n co nhiim 
aflatoxin. Vi tac dong thcfng ho, a dang hln hop doc 
tinh cua cac loai doc to nam moc eang tang cao. 

Ngo, lac. cac loai dau do la nhtfng nong san dl 
gay nhiim aflatoxin. 

Khi dau, lac bi nhiim moc, nhiem aflatoxin khong 
chi anh lurcing ten tam ly ngirbi tieu dung ma con gay 
thiet hat cho san xuat kinh doanh, mat gia tri hang 
hoa, khong the sd dung lam thgc phd'm, tham chi khong 
dem lai hieu qua trong chan nuoi, vi vat nuoi bi nhiim 
aflatoxin giam kha nang hap thu chat dinh dtfbng, cham 
16n, coi coc de nhiim benh, va co the gay td vong. 

Mot dilu rat nguy hiem la: trong thcfi gian dau 
phat trien cua vi smh vat, qua be ngoai cua hat rat kho 
nhan biet, den khi gap dieu kiln thuan lqi vi sinh vat 
phat trien manh lieL, neu thieu su 1 theo doi thdlng 
xuyen, khong phat hien, khong xd ly kip thcfi, khoi hat 
bi nhiim vi sinh vat se dan den hien tucfng boc nong, 
moc tram trong, hoac thoi rtfa. 

3. Nhvtng bi0n phap kh&c phuc 

Khi phat hien so dau, lac bao quan bi moc tuy 
dilu kien, can phai sd dung ngay nhung bien phap 
nhii: say, lam mat, lam tank, xi( ly hoa chat 0cong hoi). 


19 



thong gio dung ky thu&L.. de ngan chan su* phat trien 
ciia vi sinh vat, dam bao an toan cho khoi hat. 

II, HAT BI NHlfiM SAU, MOT 

Trong thien nhien, ben canh nhtfng loai con trung 
hai cay ngoai dong con co mot so loai sau, mot 3n hai 
trong kho. Mot so loai vifa sinh song pha hai tren 
dong vita sinh song pha hai trong kho. Do vay hat dau, 
hat lac co the bi nhiem sau mot ngay ti/ khi con d tren 
cay ngoai ddng. Khi co dieu kien thuan Itfi sau mot 
phat trien manh gay hao hut trong ltfcrng va anh hirefng 
xau tdfi chat liTtfng hat. 

Ton that liicfng thirc tuy khong co so lieu chinh 
thuTc va rat kho xac dinh, co nhieu so lieu khac nhau : 
khoang tuf 1 - 20% so hat lu*dng thife thu hoach duftc. 
Theo so" lieu cua nam nifo’c ASEAN cho biet khoang 
25% ton that cr khau thu hoach, con lai so" ton that d 
khau sau thu hoach, bao gom cac cong doan bao quan, 
van chuyen, phan phoi. 

So lieu ton that do sau mot an hai khac nhau, a 
Thai Lan 8 - 14% ton that trong khau bao quan la do 
con trung (sau mot) pha hai, so lieu d mot so niTdc khac 
len tdi 50% ton that do sau mot. 

Dau, lac la moi trufing dinh dtfo’ng rat thuan loi 
cho sau mot phat trien. Bao quan stf sai, sau mot cang 
de co dieu kien xam nhap va phat trien manh. 

Trong thcri ky dang phat trien, hat dau co the bi 
xam nhap bdri cac loai sau mot bkng each de trufng vao 


20 



qua dau dang lorn. Au trung sc chui vao hat va tie'p tuc 
phat trien trong hat dau kho sau khi thu hoach, mot 
tradmg thanh se chui khdi hat bay ra ngoai va lai hat 
d6u mot chu ky sinh trutdng mdi, lam lay nhiem con 
trung trong khd'i hat. Ta co the nhan biet nhumg hat co 
nhong trUcrng thanh sfip chui ra bang each quan sat hip 
vo ben ngoai hat, con goi la “ciia so”, che ciia hang ra 
ciia mot. Nhumg hat d6 co mot da chui ra d&u cb 16 
hinh tron gpn. 

Nguy ccf xam nhap con trung phu thuoc vao cac 
dieu lden dia phufemg (then tiet, cac phuong phap diet 
trif duitfc ving dung, v.v...) 

Cf miefe ta cac loai sau mot thuiefng gay hai dau, 
lac la : 

Mot dau xanh (Brochus chinensis Linnl 
Mot dau tuiOng (Brochus haricots) 

Mot dau do ('Acanthoscelidcs obtectus) 

Mot ciing dot (Trogodcrmu granariu/n) 

Ngai bot diem (Ephestia sppJ 

Mot rang ciia (Oryzephilus sppj (Xem hinh 1) 

Cac loai mot dau Brochus chinensis Linn kich 
thiidc tui 2,5 - 3mm, Ancanthoscelid.es kich thiio'c tii 
3 - 4,5mm chu yeu la an dau do, de truing vao hat dau 
vao thbi ky chin tCf ngoai dong. Au trung phat trien 
doc lap trong hat dau va mot truidng thanh chui ra qua 
16 thung of vo hat. 


21 



Mot cufng dot (Trogoderma granarium) co kich 
thirdfc 2 - 3mm, thirting gap trong nhtfng kho lo*n, kn cac 
hat co dau, hat hoa thao va ca dau do, gay ton that rat 
16n. Mot co the de hcfn 120 trufng, au trung co rat nhiiu 
long va co the song trong di4u kien khong co thufc an 
va nhiet do thap trong thtii gian dai, khi trong ctitiu 
kien nhiT vay rat kho diet chung bang thuoc diet con 
trung va thuoc xong hcri. 

Ngai hot diem EpJiestia spp. dang trudng thanh 
con diic dai 6mm, con cai dai 7mm, hai canh c&ng ra 
dai 14 - 16mm, dau va ngtfc xam den. Moi nkm sinh 4 
Ida. Hoan thanh mot vong do'i mat 1-2 thang, sau non 
khi mdi no* kn hai hat vd, khi 16n nha tcf cuon ctic hat 
lai thanh k6n von roi chui vao trong kn hai, muon tach 
nhtfng ken nay ra rat ton kem va kho khan. Loai ngai 
nay phat trien nhieu ti khu vtfc nhiet dtii, pha hai 
nhtfng san pham hat, hoa qua kho, lac, ca cao, tham 
chi ca thuoc la. 

Mot rang ctfa (Oryzephilus sppj hay an nhtfng 
san pham da che bien, dau do, lac, hoa qua kho. 
Mot trifting thanh dai 2,5 - 3,5 mm hai ben ngtfc d m&i 
mep co 6 gai loi ra nhtf hinh rang ctfa. Mot cai de 150 
trtfng, vong dcfi ttf 3-10 tuan, phu thuoc nhiet do, dinh 
dtfdng va thuy phan cua thtfc an. Mot co kha nang chiu 
lanh tot, trong dieu kien nhiet do thap co the song 
dtftfc 3 nam. 


22 



Hinh 1: Cac loai sau mot pho bien 
trong bao quart d£u do, lac 



Mot dau xanh 1. mot lac nhan; 2* sau non; 

(Brochus r.hinensis Linn) 3. nhdng 






Mot dau nanh (Bruchus obtetus Say) 
1. Mot dau nanh.; 2. tiring; 3. .sau non; 
4. nhpng; 5. hat dau bi hai 



Mot ring ctfa 
Oryzaephilus 
surinamensis (L.) 


Ngai bot diem Mot cufng dot 

Ephestia Trogoderma granarius 

cautella (Walk.) (Everts.) 


23 



1. Dieu ki?n anh hifcfng den dcfi song con 
trung trong kho 

Thuy phdn hat cung nhtf nhufng sinh vat khac, 
nude la yeu to khong the thieu duoc doi vdi con trung. 
Hoat dong song cua sau mot lien quan chat che voi 
thuy phan hat. Do vay de ngan ngifa sau mot phat 
trien va an hai trong qua trinh bao quan, dieu dau tien 
la phai lam kho hat dau, hat lac den thuy phan 
an loan. 

Thuy phan hat cang thap, sau mot cang kho 
phat trien. 

Do dm khong khi cung co anh hodng den hoat 
dong va phat trien cua sau mot. Do am khong khi tix 
80 - 100% la dieu kien thich hop cho sau mot phat 
trien va sinh san, of do am khong khi di/di 60% tic che 
hoat dong song cua sau mot. 

Nhiet do la mot. yeu to anh hiXo'ng nhieu den hoat 
dong cua con trung, vi chung la loai dong vat co than 
nhiet co dinh nen hoat dong song cua chung phu thuoc 
nhieu vao moi trtfo'ng xung quanh. 

Neu nhiet do moi trucfng thich hop, sau mot hoat 
dong manh. Nhin chung, nhiet do thich hop vdri sau 
mot \k: tif 25 - 35°C. 

Neu nhiet do qua cao hoac qua thap, sfiu mot se 
phat trien va sinh san cham, hoac bi chet. 

ThiXc nghiem cho thay, tat ca cac loai sau mot hai 
kho chet d nhiet do 66°C trong 10 phut, hoac d 49°C 
trong 20 phut. 


24 



Ngoai ra cac yea to nhif: chat dinh diking, thanh 
phan khong khi trong khoi hat, thanh phan tap chat, 
do nguyen ven cua hat cung anh hiking nhieu den hoat 
dong song cua con trung trong khoi hat. 

Ngoai sau mot, trong hat con co thei bi nhiem 
mat. Co khoang t is 15 - 30 loai mat hai kho. Day la 
nhufng smh vat co kich thilbc nho hcfn 1 mm do vay 
chung d& bi phan tan trong bui, de lay nhiem. 

Dau do, lac la nhufng loai hat giau dinh dtfcfng, 
mom. non cang la moi tru’o'ng thilc an thuan ltfi cho sau 
mo t. 

2. Nhtfng tac hai do sau mot, mat gay ra trong 
qua trinh bao quan. 

Dau. lac trong qua trinh bao quan bi nhi6m sau 
mot, mat gay nhCfng anh hiking sau : 

- Gay ton that ve trong ltfgfng 

- Tao mui hoi kho chiu trong khoi hat, giam chat 
luo'ng dinh diking, dau nau bj sUcfng 

- Giam gia tri thiicfng pham do gia ban bi re rat 
nhieu, 

- Giam do nay m5m, doi vdi dau xanh lam gia dat 
hiou qua kem 

- Tang nhiet do va do am trong khoi hat, tao dmu 
kien cho men moc phat trien manh. 

Ngoai ra chim, chuot cung la nhufng smh vat gay 
hai dang ke. Cac loai chuot deu an hai cac loai hat, 
trong do co ca dau do, lac. 


25 



Chim, chuot xam nhap vao khoi hat gay : 

- Ton that ve trong lifpng do chung an hai hat : 
moi con chim cu, mm ngay an het tit 8 - 12 g hat, moi 
doi chuot moi nam an het tir20 - 23 kg hat, moi nam co 
the de td 3 - 7 den 12 Ida, mm lu'a tir 6 - 8 con, va chi’ 
sau 4 thang the he mdi da trddng thanh co th£ sinh 
san diicfc. 

- La vat trung gian truyen sinh vat hai cho khoi 
hat nhu mot, mat... 

- Lam 6 nhibrn hat 

- Can hai bao bi va phdpng tien bao quan 

- La trung gian truyen benh cho ngu'cfi va dong 
vat nhu : dich hach, ta, vang da, lao, dich sot v.v... 

Do vay khi hat bi nhiem sinh vat hai can co bien 
phap xuf ly kip then. 

3. Nhufng bipn phap xiif ly khi hat bi nhilm 
sinh vat hai 

Doi vcfi qui mo ho so hfpng dau lac tCf vai chuc 
den vai tram can co the dung bien phap ccf khi nhii : 
say, sang say, phan loai de tieu diet va giam bdt so 
lifofng mot, mat trong khoi hat. Tuy nhien nhufng bien 
phap nay khong the tieu diet difoc triet de, ma sau 
mot thdi gian chung lai phat trien. 

Bien phap tot nhat la phong trif ngay sau khi thu 
hoach. Co the chong sd xam nhap sau mot bang each 
duy tri moi trUdng khong thuan tien cho sit phat trien 


26 



cua sau mot. Cac bien pbap ky thuat ca ban de chong 
xaai nhap ia tang cUUng vc sinh (vi du : loai bo bui bam, 
tap chat, hat khong hoan thien, hat da bj lay nhiem), 
xd ly. sat trung kho rflng, khong che moi tru’Png bang 
each brio quan d nhiet do thap, trong moi trUPng km 
hope dung khi tro 1 (COj... 

Roi vori qui mo hang hoa va cac ho chu thau ldn 
ho'n khi hi sinh vat hai xam nhap nen sd dung cac bien 
phap nhu : 

- Cho qua he thong xd ly nhiet (may say) va phan 
loai. bien phap nay khong doc hai nhUng doi khi lai 
tang do lay nhiPm rat nguv hiem. 

- Xd ly bang bui tra 

- Xd ly bring tia phong xa 

- Sd dung phucfng phap sinh hoc. Loai vi khuan 
Bacillus thuringiensis (BT) thuPng dupe sd dung de 
diet trd sau mot 

- Hieu qua nhat trong cong tac diet trd sau mot 
hien nay van la nhumg phddng phap hoa hoc nhu : 
xong hai bang hoa chat (PH,,) de trd diet con trung. 
Khi sd dung thuoc xong hai neu khong tuan theo qui 
pham an toan lao dong, lieu lupng, thdi gian each ly... 
co the gay doc cho ngdefi, ma hieu qua sat trung lai 
khong cao. Do do chi co ngdefi da qua dao tao chinh qui 
hieu ro mdc dp nguy hiem va bien phap an toan can 
thiet mdi dupe sd dung thuoc. 


27 



III. KHOI HAT BI BOC NONG 

Hien tiipng boc nong la hien tu'png nhiet do dong 
hat tSng cao do cac hoat dong sinh ly, smh hoa cua cac 
thanh phan trong khoi hat xay ra manh liet va tinh 
dan nhiet kem cua kbdi hat. 

Khi bi boc nong nhiet do dong hat co the 16n loi 
55 - 65°C, tham chi co the len tdi 70 - 75°C. phu thuoe 
vao tinh trang ban dau va dieu kien bao quan khoi hat. 

Ban chat sinh ly cua qua trinh hoc nong la do qua 
trinh ho hap manh cua tat ca cac thanh phan song 
trong khoi hat dan den sinh ra mot htp'ng nhiet dang 
ke. Nguyen nhan vat ly chinh la do tinh dhn nhiet 
kem cua khoi hat. 

1. Nguyen nhan tao nhiet trong dong hat 

Co hai quan diem v6 nguyen nhan boc nong : 
Quan diem thuf nhat cho la do hoat dong sinh ly, sinh 
hoa cua hat lien quan den cac hoat dong cua cac enzvm 
trong hat. 

Quan diem thuf hai la vai tro chinh trong qua 
tiinh hoc nong la do hoat dong manh liet cua cac vi 
smh vat song trong khoi hat, chu yeu la nam moc. 

Ngiich ta da thuf bao quan hai 16 hat : Lo thtl nhat 
da bi nhiem mdc 16 thd hai la hat kho sach da thanh 
trung. Thdc nghiem cho thay : 

Hat bi nhilm moc hai ngay thai 1.700 - 1.850 mg 
CO/kg c.k/24h 

Hat kho binh thucfng trong hai ngay thai 0,02 - 
0,1 mg CO/kg c.k/24h 


28 



La hat thuf nhat sau mot thcfi gian bao quan bi 
hot ruing, trong kbi do lb hat thuf hai khong bi. 

Khit v;'\ iiguyon nhan chinh cua hien tiidng hoc 
nong la do boat dong mfinh liet cua chinh ban than 
khoi hat va cat vi sinh vat. song trong do. 

2. Nhtfng yeu to anh hitcfng den qua trinh 
boc nong 

Qua trinh boc nong Hen quan den cac hoat dong 
sinh ly, sinh hoa cua hat va cac vi sinh vat trong khoi 
hat. Do vay nhufng yeu to tac dong den qua trinh boc 
nong chinh la nhufng yeu to' anh hudng boat dong cua 
vi sinh vat va sinh vat hai nhd da de cap o' phiin tren, 
do la : thuy phan hat, do tap chat, do houn Ihicn, do 
nhiem vi sinh vat, sau mot... 

Thtfc nghiem cho thay, trong cung mot dieu kien 
bao quan, boc nong xuat hien triXcfc of khoi hat co nhieu 
hat non, ke, than, la va tap chat khac. Boc nong xuat 
hien of nhufng ndi co thuy phan cao hcfn, va of cho co 
nhieu sau mot htfn. 

3. Cac giai doan cua qua trinh boc nong 

Qua trinh boc nong tien trien theo cac giai doan 
nhd sau : 

- Giai doan mot, giai doan bat dau : la giai doan 
tang so liftfng vi sinh vat trong khoi hat, chu yeu la 
nam moc. 

- Giai doan hai, giai doan phat trien boc nong, 
nhiet do trong khoi hat bat dau tang tif 25 den 40°C, 
cac vi sinh vat phat trien manh 


29 



- Giai doan ba, giai doan phat trien manh bet, 
nhiet do trong khoi hat tang manh den 45 - 50°C, 
giam so lucfng nam moc, giam cac loai vi sinh vat, va 
bat dau phat trien vi khuan chiu nhiet. 

- Giai doan bon, giai doan ket thuc, or giai doan 
nay so litong cac vi sinh vat giam ro ret, nhiet do dong 
hat giam dan, tat nhien d giai doan nay chat lifcfng hat 
da giam, hat co mui oi cay, sfim mau. 

Hat bi boc nong thay doi chi tieu chat lijpng nhit 

sau : 

- Cac chi tien cam quan va do tifcfi ciia hat suy 
giam : Vo dau, lac hi xam mau, mat do bong, lac co mui 
oi khet, dau nau an strong doi khi con ding va co mui 
cuft gian. 

- Giam cac chi tieu cong nghe, giam gia tri thuc 
pham vi thanh phan hba hoc cua hat bi thay doi 

- Giam do nay m§m cua hat 

- Hao ton chat kho 

Neu trong qua trinh bao quan, thiTcmg xuven theo 
doi, kiem tra nhiet do, thuy phan, tinh trang khoi hat, 
xuf ly kip thori, co the ngan chan ddo'c hien tdong boc 
nong hat. 


30 



Chu'&ng IV 

CHE DQ VA PHUONG PHAP BAO QUAN 


K inh nghiem cho thay, neu chon diftfc che do bao 
quan ho’p ly, ket hop duqc tat ca cac dieu kien se 
dat difcfc hieu qua cao. 


Nhii tren da noi nhtfng yeu to chinh anh hiibng 
den qua trinh bao quan hat noi chung cung nha dau, 
lac la : nhiet do, do am va tap chat co trong khoi hat. 


- Thuy phan hat : Trong hat bao gio' cung co mot 
ham luo'ng ntfdc nhat dinh, do la thuy phan hat. Khi 
thuy phan hat thap, sif trao doi chat trong cac te bao 
hat giam, han che moi hoat dong, kim ham phat trien 
cua sau mot va cac vi sinh vat trong khoi hat. 


Thuy phan cang cao, cac hoat dong nha s it trao 
doi chat, qua trinh ho hap cua hat, cua cac vi sinh vat, 
men moc, sau mot trong khoi hat cang tang vi vay de 
han che cac hoat dong nay, ngtfd'i ta thucfng giam thuv 
phan hat xuong thap de bao quan of trang thai kho. 

Che do bao quan hat kho difa tren nguyen tac 
thuy phan gidi ban cac hoat dong sinh ly, sinh hoa xay 
ra trong hat va cac thanh phan khac trong khoi hat. 


31 



- Be bao quan ng3n han : 

thuy phan cua dau do phai dutfi 14 % 
thuy phan cua lac phai dirtiri 11% 

- Be bao quan mot nam ; 

thiiv phan dau phai dddi 12% 
thuy phan lac phai dildi 10% 

- Bao quan tren mot nam : 

thuy phan dau phai dudi \Q% 
thuy phan lac phai dtfdi 7,5%, 

Doi vdi lac co ty le dau cao hon 40%, thuy phan 
gidi han co khi xuong tori 6-7%, co nghia la doi khi 
phai dUa thuy phan lac xuong tdi 6% mdi bao quan 
difoc lau dai. 

Khi of thuy phan thap, hat co the bao quan lau 
dai it bi anh hiidng den chat littng va it phu thuoc vao 
sy thay doi nhiet do cua moi trudng ben ngoai. 

Nhiet do cua hat va nhiet do moi trirdng xung 
quanh (°C khong khi) deu co anh hjcfng den qua trinh 
bao quan hat. Khi d nhiet do thap moi hoat dong song 
trong khoi hat ngdng tre giup cho qua trinh bao quan 
hat ducfc an toan, thuan loi hon. 

Che do bao quan hat trong moi trUdng lanh da 
dua tren ccr sot nay va tinh ddn nhiet kern cua khoi hat. 

Tuy nhien che do bao quan lanh chi kinh te va 
phu hop vdi nhufng nude co khi hau lanh, nhu d Canada, 


32 



Lien Xo cu hoac Han Quoc, ngddi ta tan dung khong 
khi mua dong de lam. lanh hat dUa vao bao quan of 
nhflng kbo kin, nhd tinh dan nhiet kem, khbi hat giff 
dUdc nhiet do thap trong mot thdi gian rat dai, han 
che dime hu hai, ton that. 

0 nUdc ta, che do bao quan lanh cho hat chufa 
thich hop vi chi phi cho kho lanh qua cao so vdfi gia tri 
hang hoa cua hat dau, lac. 

Do hS’ng cua hat, cac tap chat nhu vo qua, la canh, 

t 

bui, dat, hat vd, hat non, lac ke, dau nhon, hat nay 
mam, sau bo, mot mat... deu la nhdng yeu to' anh hu'dng 
xau tdi hieu qua bao quan. 

De han che hoat dong cua tat ca cac thanh phan 
song trong khoi hat, che do bao quan hat trong moi 
trufdng kin da diipc dat ra va ap dung co hieu qua. 

Che' do bao quan kin la mot trong nhQng van de 
difo'c Uc, Anh, Achentina, Lien Xo cu, Phap va nhieu 
nude tren the gidri nghien cOu. 

0 nUdc ta trong giai doan 1992 - 1995 do yeu cau 
cung cap luong thUc, thUc pham cho chien si ngoai 
vung hai dao xa. Cue Quan lUdng ket hdp vdi Vien 
Cong nghe sau thu hoach da nghien cdu “Giai phap 
bao quan dau dd qui mo vda va nho”. De tai da ket hdp 
che do bao quan dau xanh d trang thai kho (W < 10%) 
trong moi triidng kin. Dau xanh sau mot nam bao quan, 
van chuyen ra dao van dam bao chat ludng dinh du'dng 
va do nay mam tren 80%, ty le gia do dat 4,5 kg gia/ kg 
do. 


33 



T6m lai, c&n ciJ v&o nhCfng yfiu to dnh hifdng den 
qu6 trinh bao quan, co ba che do b£o qu£n chinh la : 

* Bao quan 6 trqng that kh6 

*' Bao quan 6 trqng thdi lank 

* Bao quan a trqng thdi kin 

Boi vdi dieu kien khi hau nong am, kinh te con 
han che nhu nutfc ta hien nay nen ap dung che do bao 
quan ket hop kho va kin each ly khoi hat vdi moi 
tracing ben ngoai (ngan each khi hau am ifdt, phong 
tranh sif xam nhap, phat trien cua sau, mot, mat, moc...). 
Thac te cho thay day la phaong phap bao quan phu 
hop, tien Iqi va hieu qua nhat. 


34 


Chtfctng V 

QUI TRINH XUT LY, BAO QUAN DAU DO, LAC 

C ung nhif nhflng loai hat khac, dau, lac muon bao 
quan difcfc tot, co hieu qua cao can co qui trinh thu 
hai, x0 ly, bao quan dung ky thuat. 

Qui trinh chung difqc trinh bay trong Hinh 2. 

I. THU HOACH DAU, LAC QUA 

Qua dau xanh chin le te, co khi keo dai den 20 
ngav (vu he thdi gian chin ngSn htfn). Vi viiy den mua 
thu hoach can phai theo doi do chin cua dau hang ngay 
khi vo qua kho co mau den va sAp nuft la thich hop cho 
viec thu hai, neu de dau chin qua hat dau co thuy phSn 
thap hdn, dau gia hcfn nhong co t,h§ bi that thoat nhieu 
trong khau thu hoach. 

Tuy theo thdi tie't, co the thu hoach dau tUtfng 
khi la ua vang deu. 

Thu hoach lac sau khi than, la cay vang va heo 
hoi kho, rung hau het la goc, co the con 10 - 20 cm la 
ngon. Khbng nen dd lac lau or dbdi dat vi de nhilm 
nam moc va cac vi sinh vat khac td dat, cung nhu qua 
trinh moc mam co thd xay ra, gay that thu trong khau 
thu hoach. 


35 



Hinh 2. Qui trinh xuf ly, bao quart dau, lac 














II. PHdl SAY DAU, LAC 

Dau, lac sau khi thu hai ve co thiiy phan cao, can 
duoc phoi hong de lam kho sO bo. 

San pheri can dope lang xi mang hoac lat gach de 
co du di§u kien each ly vPi am tut dal len. San phoi 
phai sach, thoang, de thoat node de tranh lam tang 
Ido'ng tap chat va nhiem ban, tham am vao khoi 
dau lac. 

Phoi hong la phuo'ng phap lam kho don gian, re 
lien va dope ap dung rat rpng rai d nhufng no’i co nhieu 
nkng nhO nOPc ta. Phoi dOPi trPi nhng he co the lam 
tang nhiet do hat phefi len tPi 35 - 50®C. Dau, lac sau 
khi thu hai, dope phoi khong nhdng kho, ma con 
co nhieu tac dung co loi doi vPi trang thai, chat lifcfng 
hat. 

Trong khi phoi, hat hoan thien qua trinh chin 
sau thu hoach nhanh hdn, va nhef cac tia bufc xa cua 
anh nhng mht trefi, qua trinh tiet trung tp nhien dope 
thuc hien. Thpc nghiem cho thay sau khi phdi so lu'png 
vi sinh vat tren hat giam td 20 - 40%, vo qua kho giup 
cho qua trinh tach vo ddpc de dang hon. 

Tuy nhien can chu y khi phdi dau, lac hat vi ddPi 
tac dung cua nhiet do cao trong thou gian vai gib vo 
dau, vo lac d! bi troc, bi slm mau, hat hi chav dau. 
Khong nen phoi or san qua nong, ddPi thefi tiet qua 
ndng, cung nhd cong viec cao dao can can than de 
tranh Lam sdt, vb hat gay anh hudng xau den chat 
Idpng. 


37 



Qua trinh phoi hong phu thuoc nhieu vao thPi 
tiet, ton nhibu cong lao dong, doi hoi dien tich san 
phori IPn va chi phu ho'p vofi qui mo nho. 

Doi vcfi qui mo IPn, phai ehu dong trong san xuat, 
thu mua, xd ly can co cac phocmg tien, thiet bi va cong 
nghe say phu hop men dap ung dupe. 

Say la bien phap lam kho dope sd dung rong rai. 
Mot so phuo'ng phap say hat hien nay la : 

- Say bang dong khong khi nong dope gia nhiel 
(phOong phap say doi lou) 

- Say chan khong 

- Say bang dong dien cao tan 

- Say bang tia hong ngoai dai tan hep... 

Khi Ida chon mot thiet bi, mot che do cong nghe 
say nao do can lou y den vice dam bao chat lifong hat 
va do nay mdm cua hat trong nhdng trOPng hpp can 
thiet. Vi vay cong nghe say trong bat ky phocfng phap 
say nao cung can quail tarn den cac hoat dong sinh ly. 
sinh hoa cua hat. 

Che do say can dam bao say dope hat, giam thiiy 
phdn hat xufi'ng thap, dda hat vc trang thai “right”, 
nhong van phai duy tri sp song cho hat. Ngoai ra che 
do say con phai dam bao tinh kinh te, tinh hpp ly va 
phu hpp vdi tdng loai hat, vpi tdng hoan canh. 

Xet tren nhieu khia canh, phoong phap say doi 
lUu dope ap dung de say hat pho bien nhat. 


38 



Viec li/a chon nhiet do tac nhan say U° Ln ) phu 
thuoc nhieu yeu to nhif : 

1. Loai hat diftfc say 

2. Muc dich stf dung cua loai hat do 

3. Thuy phan ban dan cua hat 

4. Ket cau cua thiet hi say 

0oi vdi moi loai hat do chiu nhiet khac nhau, doi 
vbi hat dau do va nhat la doi vdri hat lac, nhiet do say 
khong dtftfc qua 40°C vi hat de troc vo, xam mau va 
chay d£u, gay oi khet. 

Thuy phan ban dau cua hat la mot trong nhufng 
yeu to" quan trong de chon nhiet do say. Khi thuy phan 
ban dau cao, che do say can “mem”, khi thuy phan hat 
tren 20% can say 2-3 giai doan, moi giai doan mot 
che' do gia nhiet khac nhau. Chinh vi ly do nay dau, lac 
mdi thu hoach ve phai qua cong doan lam kho stf bo 
vdi che do “m$m” (phtfi hoac hong gio la tot nhat), vi 
nhd co vo qua, hat dd bi tac dong trtfc tiep cua nhiet. 

O nurdc ta tren eo scf phutrng phap say doi luu, da 
co nhieu kieu, loai may say difpc thiet ke, che tao, va 
urng dung kha rong rai ghm : 


39 



Hinh 3: May say SH1-200 (Vien Cong nghe sau thu hoach) 



Hinh 4: May say SH-300 (Vien Cong nghe sau thu hoach) 



1. Bin say (2.500 x 2.000 x 12.500); 

2. Hop ph&n gio; 3. Bong cd dien 1,5KW; 

4. Quat (Q = 1.500m 1 2 3 /h, H = 80mm ntfdc); 5. Lo dot than. 


40 






- Ca^ loai may sdy boat li£n tuc nhtf : mdy 
sav thap TL-4-7C cua Cty TNHH Thanh Long che tao, 
may say thdp FD-5, mdy sdy thdp TL4-70. Uu di£m cua 
nhtfng may sft'y ndy Id n&ng sud't cao, say nhanh, nhiet 
dp sav ddng deu. Tuy nhien dau ta ban dau kha cao. ho 
nong dan v4 cd sd san xuat qui mo nho kh6 co kha 
n&ng trang bi va chifa phu hdp trong dieu kien kinh te 
hien nay. 

- Cdc loai may sdy tlnh co Uu diem la chi phi dau 
ta thap, de lap rdp van hanh, it ha hong. Nhu’cfc diem 
la thcfi gian say lau, nhiet do say khong deu, kha nang 
co' gidi han che. M6t so’ kieu may tinh dope sd dung 
pho bien d nPdc ta la SRR-1, SH 1-200, SH-600, SH- 
1000. 

- Mot so loai may sdy vi ngang nhit : BD-4, SN- 
400, ST-3000... la nhiing may say rat co hieu qua. 

Trong tho'i gian gdn day Vien Cong nghe sau thu 
hoach cong tac cung cac nha khoa hoc Uzbekistan nghien 
cufu may say hong ngoai dai tan hep de say cac san 
pham hat. Ket qua bade dau co nhieu kha quan, vi may 
vu'a thqc hien chdc nang say, vda thanh triing ddpc hat 
d dieu kien nhiet do vda phai, khong anh hadng den 
chat ladng. 

Hy vong trong tao'ng lai gan chung ta se co them 
mot mdu may say vdi cong nghe tien tien, phii hop de 
say cac san pham nha dau, lac dat chat ladng cao. 


41 



III. TACH V6 QUA 

Doi vcfi cac loai dau, cf nifcfc ta viec tach vo qua 
hau nhtf dupe thifc hien thu cong nhir vo, dap, dap, vi 
nhii tren da noi, dau chin khong deu, viec thu hai 
khong tap trung, 

Viec boc vo qua lac trong ho dan co san ltfcrng 
nho cung dtfpc thuc hien thu cong bkng each boc, kep 
hoac dap. Cf mien Trung, nhieu ho co san lupng cao, 
hoac d cac ctf sof san xuat, thu mua, lac sau khi da diipc 
lam kho s0 bo dupe boc vo bang m£y. 

IV. LAM SACH, PHAN LOAI 

Sau khi boc vo qua, vo co the dupe suf dung lam 
chat dot hoac lam phan bon, hat can diTOc phan loai 
theo giong, chung loai, mau s£c, kich thuPc, pham chat 
sao cho chat lupng 16 hat dupe dong deu. 

Khau lam sach, phan loai co the difqc thiic hien 
bang thu cong doi vdi cac ho nong dan co san lupng nho. 
Doi vdi ho qui mo Idn co the sti dung cac loai may tach 
tap chat de sang say, phan loai thanh cac san pham : 

-hat cO ban 

- hat khong hoan thien 

- hat chtfa chin va phat trien chifa day dii : hat 
non, hat ke, hat nhpn, hat nhan 

- hat bi khuyet tat khac : hat bi sau mot, hat co 
nhan bien mau bien chat hoac bi ram den tren 1/4 be 
mat, hat bi dap nut dtfdi 1/2 hat, bi troc vo tren 1/4 be 
mat... Dac biet do"i vpi hat bi nhiem sau mot phai tach 
rieng de each ly tranh lay lan. 


42 



Khoi hat dau, lac cung cdn dtftfc loai bo tap chat 
(vo qua, canh cay, bui dat, san cat soi, sau mot, phan 
xac sau mot v.v...). Trong mot so trUbng hop hat lan 
giong, lan loai cung bi coi la tap chat, muon bao quan 
tot ty le tap chat phai d mdc dddi 1%. 

Dau, lac thuoc pham vi doanh nghiep nha nude 
quan ly va phuc vu xuat khau, sau khi lam sach phan 
loai difa v&o bao quan can dat yeu cau ky thuat theo 
Tieu chuan Viet Nam (TCVN). 

V, CHUAN BI DUNG CU, KHO TANG 

Dung cu, trang thiet bi, phtfOng tien de bao quan 
(chum, thung, hoc, bao bi, nha kho...) can ddtfc chuan 
bi, lam ve sinh va sat trung trade theo dung yeu cau ky 
thuat de dam bao kho rao, sach se, khong co mui la, 
tranh dtftfc xam nhap cua am va cac sinh vat hah 

Nhtfng dung cu, nha kho da dinh dku md boi trorn, 
khong nen suf dung de bao quan dau do, lac, cho du da 
daoc tay rda ky, vi dau dd, lac rat de hfip phu mui, sau 
do khong the dung lam thifc pham diitfc, cung chfnh vi 
tinh de h£ip phu mui, ngadi ta khong bao quan dau do 
lac chung kho vdi cac loai hang hoa khac co mui la. 

VI. BAO QUAN DAU d6, LAC 

Vdi khoi lifdng nho co the chufa trong chum, hu 
sanh, thung co n£p kin phu la xoan kho len khoi hat 
va bit kin mieng. Co the tron tro sach kho vdi dau bao 
quan kin, phong chong sau mot rat tot, tuy nhien phifcmg 


43 



phap nay khong nen ap dung de bao quan dau giong, 
dau lam gia, vi ty le nav m&m thap. 

Doi vcri lac, kinh nghiem cbo thay bao quan lac 
cu (qua) trong cung mot dieu kien chat lucfng dam bao 
hern lac hat* tuy nhien bao quan lac cii (qua) ton dien 
tich gap doi so vdi bao quan dang hat. 

Sh dung nha kho de bao quan khoi ltftfng dau lac 
Ion: co the bao quan dang do rdi d trong cac hoc chu(a 
kin trade khi dtfa vao san xuat. hoac bao quan dang 
dong bao. 

Dau, lac la nhtfng loai hat co gia tri kinh te cao, 
de hut mui hut am nen khong do dau do, lac true tiep 
xuong san kho. khong de ap sat tuo’ng kho. Nen dung 
trau hoac vach ngan each khoi hat vdi san va tufdng 
kho, vi khi thay doi thdi tiet nen va tudng thuting 
“do mo hoi” lam ireft hat gay am moc, boc nong tufng 
khu vifc. 

Khi dong bao, mieng phai xep bang nhau, gap 
mep mieng bao hai lan, khau cheo hinh chtf X, cac mui 
khau each nhau 3 - 5cm. 

Phai xep bao hat tren buc go each nen kho khoang 
20cm va each tufrng 50cm. Bao phai xep dan ngang doc 
kieu 3 bao hoac 5 bao, mieng bao quay vao phxa trong 
(xem Hinh 5). Bao xep thanh ttfng 16, giufa cac 16 co loi 
di de thong thoang, kiem tra, theo doi, van chuyen 
hang hoa. 


44 



H'mh 5: Phtftfng phap xep bao trong kho 



Lap thil nhat Lop thit hoi 

B. Xep bao kieu 05 bao 


45 





VII. KIEM TRA CHAT LLf0NG TRONG QUA 
TRINH BAO QUAN 

Trong qua trinh bao quan phai dinh ky (hang 
tuan) thong gio, kiem tra kho, theo doi nhiet do, do 
am cua hat, cua kho, kiem tra tinh trang sau mot, men 
moc, chat lddng hat, kip thdi phat hien va xtf ly cac sd 
co co kha nang gay ton that. 

- Kiem tra thuy phdn hat : Thuy phan hat luon la 
mot yeu to quan trong quyet dinh chat luqng hat trong 
qua trinh bao quan. Muon bao quan tot thuy phan hat 
phai c( diTcfi mufc thuy phan giofi han. 

Thuy phan gidi han cua cac loai hat giau chat beo 
du'dc tinh theo cong thuTc sau : 

14,5 x (.100 - D h ) 

W h = _ 

gh 

100 

cf day : 

W gh - thuy phan gidi han cua hat co dau 
D h - ham ludng dau trong hat 

Co the kiem tra thuy phan bkng kinh nghiem 
cam quan hodc bdng may do thuy phan nhanh 
GRAIN-II. 

- Kiem tra nhiet do hat : Dol vdi qui mo bao quan 
nho yeu to nhiet do khong phai lo Mng lam, nhiing doi 
vdi qui mo bao quan lbn can phai kiem tra nhiet do 
khoi hat thddng xuyen de tranh hien tudng boc nong 
phat trien lan rong. Doi vdi hat mdi thu hoach trong 


46 



mua nong am nen kiem Ira nhiet do va thuy phan hat 
t£f 5 - 7 ngay/lan. Sau khi tinh trang khoi hat da on 
dinh, trong thofi tiet kho hanh vAn can kiem tra khoi 
hat mot thang mot lan. 

Trong nhtfng kho ldn, can co he thong kiem tra 
nhiet do t \J dong de tien theo doi. 

- Kiem tra do nhiem ndm moc va con trii.ng trong 
khoi hat: Kiem tra lac qua (lac cu) phai hoc vo kiem tra 
lac nhan. Kiem tra lac nhan phai tach doi hat, quan 
sat ranh trong manh nhan ky. Moc thtfdng ph6t trien 
trong ranh nhan triidc tien. Trong nhtfng trtfdng hop 
can thiet phai xac dinh do nhigm moc, con trung theo 
dung qui trinh cua tieu chuan TCVN 2384-93. 

Tom lai bao quan dau, lac cung nh \J nhufng hat 
nong san khac, de giam ton that den mufc thap nhat va 
duy tri tot chat lifOng chung ta khong nhufng chi can 
phiiong tien, trang thiet bi, cong nghe tien tien ma sif 
hieu biet, stf quan tarn chain soc cua con ngiicfi cung la 
nhufng yeu to vo cung quan trong. 


47 



tAi lieu tham khao 

^ ^ 

1. Nguyen Danh Dong, Trong dau xanh, dau den, 
NXB Nong nghiep, 1990. 

2. Hall D.W., Handling and storage of food grains in 
tropical and subtropical areas, 1970. 

3. Hill L.D., World soybean research, Proceedings of 
the world soybean research conference, 1990. 

4. Bui Kim Khanh, Le Tien Vinh, Bui Huy Thanh, 

Bao cao khoa hoc “Nghien cufu giai phap bao quan 
dau do qui mo vita va nho”, Vien Cong nghe sau thu 
hoach, 1994. 

5. Nien giam tho'ng ke 1999, NXB. Thong ke, 2000. 

6. Owen E.B., The storage of seed for maintenance of 
viability, 1965. 

7. Triviaski L.A., Khranhenhe zerna, Kolos, Moskva, 
1969 {tieng Nga) 

8. Le Tran Tung, Ngo Dufc Du’cfng, Ngo The Dan, 

Chuyen de dau do, TT Thong tin - Bo Nong nghiep 
va Cong nghiep thifc pham, 1990. 


48 



MUC LUC 


Trang 

Chitting I: 

Tinh hinh san xuat, bao quan d£u dd, lac . 3 

Chitting II: 

Tinh chat, trang thai cua khoi hat .7 

L Mot so tinh ch&t ca ly cua hat .7 

II. Cdc hoat dong sink ly, sink hoa xdy ra 

trong qua trinh boo quan . 11 

Chitting III ; 

Nhffng hi£n ttiting thvfdng gap khi 

bao quan d£u do, lac . 16 

I. Hat bi nhiem ndm moc, vi khudn trong qua trinh 

bao quan . 16 

II. Hat bi nhiem sdu, mot . 20 

III. Khd'i hat bi hoc nong . 28 

Chitting IV: 

Che dq va phuWng phap bao quan.31 


49 












Chitting V; 

Qui trinh xii ly, bao quan dau dd, lac.35 

I. Thu hooch dau , lac qua . 35 

II. Phcri sdy dau , lac .;. 37 

III. Tach vo qua . 42 

IV. Lam sachy phdn loan ...42 

V. Chuan bi dung cu , kho tang . 43 

VI. Bao quan dau d§, lac . 43 

VII. Kieni tra ch&t Itiong 

trong qua trinh bao quan . 46 

TAi LIEU THAM KHAO.48 


50 













■3-633.4 
NN - 01 



Sach thfcfc phat hanh tai: 

CONG TY PHAT HANH SACH DA NANG 


Dia chi: 31 - 33 Yen Bdi - Quart Hdi Chau - TP. Dd Ndng 
DT: 0511.821246 - Fax : 0511.827145 
Email: phsdana@dng.vnn.vn 



NN 0070 000144 
7,500 d/bAn 

Sd ch£ bao qu4n 


- 79/313-01 


C.ia : 7.500(1 



